Enì $)) NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 
Í 


HOÀNG LONG (Chủ biên) - HÀN NGỌC BÍCH 
LÊ MINH CHÂU - NGUYÊN HOÀNH THÔNG 
(tuyển chọn) 


Tập bài hát 


(Tái bản lần thứ chín) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 


01- 2011/CXB/692 - 1235/GD Mã số: 1B115T1 


LỜI NÓI ĐẦU 


Các em học sinh lớp 1 yêu quý ! 

Vào lớp 1, các em được học Tiếng Việt, học 
Toán và các môn học khác, trong đó có môn 
Nghệ thuật. 

Phần Âm nhạc trong môn Nghệ thuật lớp 1 
sẽ dạy các em học 12 bài hát. 

Để có tài liệu cho các em học hát, Nhà xuất 
bản Giáo dục Việt Nam gửi tới các em Tập bài 
hát 1. Các em hãy đọc lời ca rồi tập hát theo sự 
hướng dẫn của thầy giáo, cô giáo. 

Học hát cần phải hát đúng nhạc, đúng lời và 
tập luyện thường xuyên. 

Chúc các em học giỏi, hát hay. 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


? TẬP BÀI HAT 1-A. 


QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP 


Dân ca Nùng : 
Đặt lời : ANH HOANG 


Quê hương em biết bao tươi đẹp 
Đồng lúa xanh, núi rừng ngàn cây 
Khi mùa xuân thắm tươi đang trở về 
Ngàn lời ca vui mừng chào đón 
Thiết tha tình quê hương. 


2.TẬP BÀI HÁT 1-B 


Quê ñươrg tươi đẹp 


DâncaNùng _- 
Đặt lời : ANH HOÀNG 


Quê hương em biết bao — tươi đẹp. 
5 
Đồng lúa xanh, núi rừng ngàn cây. 


MỜI BẠN VUI MÚA CA 


Nhạc và lời : PHẠM TUYÊN 


Chim ca líu lo 
Hoa như đón chào 
Bầu trời xanh 
Nước long lanh 

La la lá la 

Là là la là 


Mời bạn cùng vui mủa vui ca. 


%Mời bqạrt Uui trúa ca 


Nhịp nàng ~ Hơi nhanh 


Nhạc và lời : PHẠM TUYÊN 


“ 


chào. Bầu trời 


múa 


TÌM BẠN THÂN 
Nhạc và lời : VIỆT ANH 
Lời 1: 
Nào ai ngoan ai xinh ai tươi 
Nào ai yêu những người bạn thân 


Tìm đến đây, ta cầm tay 
Múa vui nào. 


Lời 2 : 
Rồi tung tăng ta đi bên nhau 
Bạn thân yêu ta còn ở đâu đc 
Tìm đến đây, ta cầm tay 
Múa vui nào. 


Tìừm bạn thân 


Nhạc và lời : VIỆT ANH 


^ Vừa phải 
=5 % 
ì 
;====.===—=-=- 
Nào ai ngoan ai xinh ai tươi. Nào ai yêu những người bạn thân. 
Bồi tung tăng ta đi bên nhau. Bạn thân yêu ta còn ở đâu. 
TA 
& ==—===-=- === ] 
- —eœ- - 
= =x _= 
Tim đến đây ta cầm tay múa vui nào. 
Tìm dến đây ta cầm tay múa vui nào. 


LÍ CÂY XANH 


Dân ca Nam Bộ 


Cái cây xanh xanh 
Thì lá cũng xanh 

: Chim đậu trên cành 
Chim hót líu lo 
Líu lo là líu lo 
Lũu lo là líu lo. 


10 


£©í cây xanh: 


Dân ca Nam Bộ 
Vừa phải 


Ái : =—=—.—= F ==-: 2= 

Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh. Chim 

R % 

Ậ ==. —===—-._-= 

— - 
đậu trên cành, chim hót líu lo. Líu 
yNE! —— 

Ậ E=========-..-= 

lo là líu lo. Líu lồ là líu lo. 


3 TẬP BÀI HÁT 1-A. +1 


ĐÀN GA CON 
Nhạc : Phi-líp-pen-cô 
Lời : VIỆT ANH 
Lời 1 : 

Trông kia đàn gà con lông vàng 

Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn 

Cùng tìm mồi ăn ngon ngon 

Đàn gà con ổi lon ton. 


Lời 2 : 
Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều 
Uống nước vào là no căng diều 
Rồi cùng nhau ta đi chơi 
Đàn gà con xinh kia ơi. 


12 3 TẬP BÀI HÁT 1-B 


®àn gà c01i 


Nhạc : Phi-lip-pen-cô 


Lời : VIỆT ANH 

&t —. 

ỳ ì R 
ÿ —*®=—=*——®—-=2—2z 
Trông kia đàn gà con lông vàng. 
Thóc vãi rồi nhặt ăn cho nhiều 
° .. 
R n. 

—= . : - == sì mì =: 
Đi theo mẹ tìm ăn trong vườn. 
Uông nước vào là no căng diều 
=: E==. „ z . 
Cùng tìm môi ăn ngon ngon. 
Bồi cùng nhau ta đi chơi. 

T : 
====-==== 

Đàn gà con đi lon ton 
Đàn gà con xinh kia ơi 


13 


14 


SẮP ĐẾN TẾT RỒI 


Nhạc và lời 


Sắp đến Tết rồi 

Đến trường rất vui 

Sắp đến Tết rồi 

Về nhà rất vui 

Mẹ mua cho áo mới nhé 
Ai cũng vui mừng ghê 
Mùa xuân nay em đã lớn 
Biết đi thăm ông bà. 


: HOÀNG VÂN 


Sắp đến Tết rồi 


Nhạc và lời : HOÀNG VÂN 


E=k A 
=== ======== 


Sắp đến Tết rồi đến trường rất Vui. 


c======.===.====. 


Sắp đến Tết rồi về nhàrất vui. Mẹ mua cho áo 


E== ==== =====-= 


mới nhé! Ai cũng vui mừng ghê. Mùa xuân nay em đã lớn 


==== EEE=TE = 


+ xxx xxx xxXX x 


biết đi tham ông bà.  (Vỗtay... tuổi) 


#zb. v 
⁄/4 
Z 


15 


16 


BẦU TRỜI XANH 


Nhạc và lời : NGUYỄN VĂN QUỲ 


Em yêu bầu trời xanh xanh 
Yêu đám mây hồng hồng 
Em yêu lá cờ xanh xanh 
Yêu cánh chim trắng trắng 
Em yêu màu cờ xanh xanh 
Yêu cánh chim hoà bình 
Em cất tiếng ca vang vang 
Vui bước chân tới trường. 


đầu trời xanh 
Nhạc và lời : NGUYỄN VĂN QUỲ 


Nhẹ nhàng - Trong sáng 


k '. 
==¬===-= E==: E== 


Di n : 1 
Em yêu bâu trời xanh xanh, yêu dám mây hông hông. 
—= 

` — pm. =.—==. 
ch g—z co“ *“ 


cờ xanh xanh, yêu cánh chỉm trắng trắng. 


==:i —== 


§ EÙ ”— == E=: P' 3 
bình. 


. 
yêu màu cờ xanh xanh, yêu cánh chim hoà 
——— T 


h = = 
—— ====. s.—  == =: l 
bước chân tới trường. 


. 
Em cất tiếng ca 


vang vang. Vui 


17 


18 


TẬP TẦM VÔNG 


Nhạc : LÊ HỮU LỘC 
Lời : Theo đồng dao 


Tập tầm vông 

Tay không tay có 

Tập tầm vó 

Tay có tay không 

Mời các bạn đoán sao cho trúng 

Tập tầm vó tay nào có đố tay nào không ? 
Có có, không không. 


Tập tẩm: uôru 


Nhạc : LÊ HỮU LỘC 
Lời : Theo đồng dao 


Vui tươi = 
la) =——= "=—=— 
Tản =.. 


- 


Tập tầm vông tay không tay có. Tập tầm 


—_— h 
==—... .— .t~¬uan 


VÓ tay có tay không. Mời các bạn đoán sao cho 


S ==: ==- 
P=====:.=====- z 


trúng. Tập tầm vó tay nào có đố tay nào không ? Có có, không không. 


HD NHA 


ln 15, 


19 


20 


QUẢ 


Nhạc và lời : XANH XANH 

Lời 1 : 

Quả gì mà ngon ngon thế ? 

Xin thưa rằng quả khế. 

Ăn vào thì chắc là chua ? 

Vâng vâng ! 

Chua thì để nấu canh cua. 
Lời 2 : 

Quả gì mà da cưng cứng 2 

Xin thưa rằng quả trứng. 

Ăn vào thì nó làm sao ? 

Không sao ! 

Ăn vào người sẽ thêm cao. 
Lời 3: 

Quả gì mà lăn lông lốc 2 

Xin thưa rằng quả bóng. 

Sao mà quả bóng lại lăn 2 

Do chân ! 

Bao người cùng đá trên sân. 
Lời 4 : 

Quả gì mà gai chỉ chít 2 

Xin thưa rằng quả mít. 

Ăn vào thì chắc là đau ? 

Không đau ! 

Thơm lừng tận mấy hôm sau. 


Quả 


Nhạc và lời : XANH XANH 


2= 


Vừa phải 
8 L- k 
k + „- 
== Ehnh 


"==: 
- 
Quả gì mà ngonngon thẻ? Xin thưa rằng quả 
(Quả) gì mà da cưng cứng? Xin thưa răng quả 
(Quả) gì mà lăn lông lốếể? Xin thưa răng quả 
(Quả) gì mà gai chỉ chí? Xin thưa rằng quả 
T =E T R h 
m.—x z2 ¬ ” = ==: Pb 
khế. Ăn vào thì chắc là chua ? Vâng vâng ! Chua 
trứng. Ăn vào thì nó làm sao? Không sao! Ăn 
bóng. Sao mà quả bóng lại lăn? Do chân Bao 
mít. Ăn vào thì chắc là đau ? Không đau ! Thơm 
“+ = 4.2.3 1⁄4 ) 
= =e===.=œsa 
- 
thì để nấu canh cua. Quả... sau. 
vào người sẽ thêm cao. Quả... 
người cùng đá trên sân. Quả... 


21 


22 


HOÀ BÌNH CHO BÉ 


Nhạc và lời : HUY TRẤN 


Cờ hoà bình bay phấp phới 
Giữa trời xanh biếc xanh 

Kìa đàn bồ câu trắng trắng 
Mắt tròn xoe hiền hoà 

Hoà bình là tia nắng ấm 
Thắm hồng môi bé xinh 

Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát 
Tay vòng tay bé ngoan. 


?foà 0ình cíto bé 
Nhạc và lời : HUY TRÂN 


Vừa phải - Nhịp nhàng 
† ,. ` = 


Cờ hoà bình bay phấp phới giữa trời xanh biếc 
Hoà bình là tia nắng ấm thắm hồng môi bé 


; † ị K ® † * "| 
$ —==-—=- == 
xanh. Ka đàn bổ câu trắng trắng 
xinh. Nhịp nhàng cùng cất tiếng hát... 
IR E =— xỆ: mẽ 
= s © 
s$ ———===- _====:== 
s =4 


mắt tròn xoe hiển hoà 


tay vòng tay bé ngoan. 


23 


24 


ĐI TỚI TRƯỜNG 


Nhạc : ĐỨC BẰNG 
Lời : Theo Học vần lớp 1 (cũ) 


Từ nhà sàn xinh xắn đó 
Chúng em đi tới trường nào 
Lội suối lại lên nương cao 
Nghe véo von chim hót hay 
Thật là hay hay. 


®ĩi tốt trường 


Nhạc : ĐỨC BẰNG 
Lời : Theo Học vần lớp 1 (cũ) 


25 


NĂM NGÓN TAY NGOAN 


Nhạc và lời : TRẦN VĂN THỤ 

Lời 1 : 

Xoè bàn tay đếm ngón tay 

Một anh béo trông thật đến hay 

Cả ngày vui, ai có việc 

Là anh giúp luôn không ngồi yên 

Cạnh bên anh đứng thứ hai 

Một anh tính thật thà đáng yêu 

Tưởng rằng anh cao nhất nhà 

Thì anh lắc luôn ngay cái đầu. 
Lời 2 : 

Xoè bàn tay đếm ngón tay 

Một anh giữa trông thật đến cao 

Hỏi tại sao ? Cao thế nào 

Thì anh nói anh chăm thể thao 

Cạnh bên anh đứng thứ tư 

Hỏi anh đã biết đọc chữ chưa 

Thì anh thưa, anh biết rồi 

Rồi anh đứng nghiêm giơ tay chào. 
Lời 3 : 

Rồi một anh đứng thứ năm 

Người coi dáng trông thật đến xinh 

Hỏi rằng ai ? Em út nhà 

Thì anh hát luôn theo nhịp ca 

Rằng là em bé rất ngoan 

Thường hay khám tay sạch các anh 

Làm vệ sinh hay quét nhà 

Và múa hát cho vui ông bà. 


SNămn TjÓ1: tay TJ0đft 


Nhạc và lời : TRẦN VĂN THỤ 


= x= 
» = . 5 } 
' = =—= ==.=—=:' z- z 
S—.—2' ;—# x— 
Xoè bàn lay đêm ngón tay. Một anh 
(Xoè bàn) lay đếm ngón tay Một anh 
(Rồi một) anh đứng thứ năm. Người coi 
'. R. 
® † —- 
E=——= “—=x=_—__- 
béo trông thật đến hay Cả ngày vui Ai có 
giữa trông thật đên cao. Hỏi tại sao? Cao thế 
dáng trông thật đến xinh. Hỏi rằng ai? Em út 
—.. ` =—=* —h 
 e ®“—— <— _ — « = - 
việc Là anh giúp luôn không ngồi yên. Cạnh bên 
nào 7 Thì anh nói anh chăm thể thao. Cạnh bên 
nhả. Thì anh hát luôn theo nhịp ca Răng là 
E——*E—=—k ———- —=—- 
— =ủ #“—_z 
anh đứng thứ hai Một anh tính thật thà đáng 
anh đứng thứ tư Hỏi anh đã biết đọc chữ 
em bé rất ngoan. Thườnghay khám tay sạch các 
—=== ==—== 
= - =h = ° kổ z z 
yêu. Tưởng rằng anh cao nhất nhà thì anh 
chưa. Thì anh thưa anh biết rồi. Rồi anh 
anh. Làm vệ sinh hay quét nhà Và múa 
1⁄2 Ệ 
—t h TE =Ì 
{S-< = : Si 
Ệ —== =.” + Eì + Ì 
lắc luôn ngay cái đâu. Xoè bàn... bà. 
đứng nghiêm giơtay chào. Rồi một... 


hát cho vui ông... 


27 


MỘT SỐ BÀI HÁT DÙNG ĐỂ BỔ SUNG, 
THAY THẾ HOẶC DÙNG CHO NGOẠI KHOÁ 


1. Nắng sớm (Hàn Ngoc Bích) 

2. Quả thị (Lê Minh Châu) 

3. Đường và chân (Hoàng Long - Xuân Tửu) 
4. Cái Bống (Phan Trần Bảng) 


5. Tiếng chào theo em (Hà Hải) 


6. Con ếch ộp (Hoàng Lân) 


NẮNG SỚM 


Nhạc và lời : HÀN NGỌC BÍCH 


lạ 
tr 
` 
+ 
Ì 


phòng. Nắng cùng em hát và cùng chơi múa 


—========ễ=ễ 
& 


vòng. Có cô chìm khuyên khen là vui quá. Vui 


= Laøi| 
——— L5 
„e8. L «ỔỒ « # ——z 


cùng nắng sớm (0) má ai — cũng hồng. 


29 


QUÁ THỊ 


Nhạc và lời : LÊ MINH CHÂU 


ệtt, ==e. & sư ld - =. ‡z.2 
ME TEERĂG= —=====c 


kuên chứ bà không án. Từ trong quả - thị 


"”—. 


MIÌ| 
HỆ: 
'- 
*Ñ 
l 


nàng Tiên bước ra. là cô Tấm xinh đẹp như 
Z h —Ƒ ‡ P== ——= 
s=== Hi KT E—== 


hoa ấy là cô Tấm chăm làm nết na. 


30 


ĐƯỜNG VÀ CHÂN 


Nhạc : HOÀNG LONG 
Lời : Thơ XUÂN TỬU 


Vừa phải 
Ta + 
án E=—===—=. _———== 
Đường và chân là đôi bạn thân. Chân đi 
T 
án s = 3 Ph 
c3 7 Ầ 
chơi, chân đi học. Đường ngang dọc đường 
' % : 
cũ 5 
dẫn - tới nơi. Chân nhớ đường 
h ¬ 
ÁP “—: =—= - = 
cất bước đi. Đường yêu chân in dấu 
y 
Ất =: =: = =  —_ == = e 
lại Đường và chân là đôi bạn thân 


31 


CÁI BỐNG 


Nhạc : PHAN TRẦN BẢNG 


Lời : Ca dao cổ 
Vừa phải xà 
: s hè —°-=z = h 
+zitec-z=s==—z" ====== 
Cái Bống là cái Bống bang,là cái Bống là cái Bống 
“—*—c—À 
& = 


bang, khéo sẩy í 


“®°  v 


a khéosàng cho mẹ của Bống nấu 


” 


R 


——R b = 
===—---..- —==. 
““ z CnG 
cơm cho mẹ nấu cơm. Mẹ Bống á đi chợ là chợ đường 
= ======== ===: 
ca —— s< == Fì Bù E) s E) 2z 
trơn Bống ra là ra gánh đỡ để chạy cơn là mưa 
b Đổ hết 
.— r.=: ) 
'———=== =6 ==— 
„ .> se . . ” v 
ròng, để chạy cơn là mưa ròng. Cái Bống là cái Bống 
T —®- 

k 
le. ====—====== 
bang là cái Bống là cái Bống ngoan. Cái 

lại & ——=_" 
—. =` -—== r5 e: ES =——===-. 
Bống là cái Bống bang là cái Bống là cái Bống ngoan. 


32 


TIẾNG CHÀO THEO EM 


Nhạc và lời : HÀ HẢI 


'Vữa phải - Tình cảm, trong sáng 


——_——- >— ¬ 
ái c2 S= .—z #——z2~ 
7 .- 
Chào ông chào bà Cháu đi học về 
———========= 


Chào cha chào mẹ. Con đi chơi nhé. Chào anh chào 


= ===: Hộ e c¡ Sề: Bi = ==- 


Lả 
chị. Chào cô chào thầy” 'Em vào lớp học tiếng 


_== ha ^ _—== .=..= z z 


chào theo em. Em đi ra đường tiếng chàotheo em 


33 


CON ẾCH ỘP 


Nhạc : HOÀNG LẦN 
Lời : Theo Học vần lớp 1 (cũ) 


Vui vẻ & 
-áti ='= = F2 —] T F Xã „.—~ 
T “ 
- - 
Ếch ếch ộp ộp. Lúc nhặt lúc 
= *% I———l nỊ 
% : = 
= -¬ z z ” ” .. ” 
thưa. Lộp đà lộp  độp trời bắt đầu 
rZ M 
} 
=====—=-=...=. 
mưa. Trong tiếng mưa nghe nó kêu ếch 
> s5 > 
=======ỗẽ 
TK - 
ếch ộp ộp  ộp. Ếch ộp ộp ộp. 


34 


MỤC LỤC 


Trang 
* Lời nói đầu 3 
1. Quê hương tươi đẹp 4 
2. Mời bạn vui múa ca 6 
3. Tìm bạn thân 8 
4. Lí cây xanh 10 
5. Đàn gà con 12 
6. Sắp đến Tết rồi 14 
7. Bầu trời xanh 16 
8. Tập tầm vông 18 
9. Quả 20 
10. Hoà bình cho bé 22 
11. Đi tới trường : 24 
12. Năm ngón tay ngoan 26 


MỘT SỐ BÀI HÁT DÙNG ĐỂ BỔ SUNG, THAY THÊ 


HOẶC DŨNG CHO NGOẠI KHOÁ 28 
- Nắng sớm 29 
- Quả thị 30 
¬ Đường và chân 31 
- Cái Bống 32 
- Tiếng chào theo em 33 
- Con ếch ộp 34 


Chịu trách nhiệm xuất bản >_ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 


Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THẢO 


Biên rập lán dầu : BÙI ANH TÚ 
Biên rập tái bán : PHẠM VĨNH THÔNG 
Biên tập mĩ thuật 
và trình bày bìa :` LƯU CHÍ ĐỒNG 
Minh hoa ; TRIỆU KHÁC LẺ 
Sa bán in: BÙI ANH TÚ 
Chế bản :` CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


36 


TẬP BÀI HÁT 1 
MÃ SỐ: 1B115T1 


In 400.000 cuốn (ST), khổ 17 x 24 cm. 

In tại Công ty TNHH MTV In Quảng Ninh. 

Số in: 2133. Số XB: 01-2011/CXB/692-1235/GD. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 01 năm 2011. 


VƯƠNG MIỆN KIM CƯƠNG 
HUẬN CHƯƠNG HỖ CHÍ MINH: €HẤT LƯỢNG QUỐC TẾ 


VỞ BÀI TẬP 
DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 1 


1. Vở bài tập Tiếng Việt 1 (tập một, tập hai) 
2. Vở bài tập Toán 1 (tập một, tập hai) 

3. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 

4. Vở bài tập Đạo đức 1 

5. Vở Tập vẽ 1 

6. Tập bài hát 1 


Bạn đọc có thẻ mua sách tại các Công ty Sách — Thiết bị trường học ở các địa phương 
hoặc các cưa hàng xách của Nhà xuất bản Giáo dục Liệt Nam : 
Tai TP. Hà Nội : 187 Giang V 32 Tây Sơn ; 
25 Hàn Thuyên : 32E Kim Mã 
14/3 Nguyên Khánh Toản : 67B Cửa Bắc 
~ Tại TP. Đã Nẵng : 7 Pastcur ; 247 Hai Phòng. 
Tại TP. Hỗ Chỉ Minh : 104 Mai Thị Lựu : 2A Định Tiên Hoảng. Quận I : 
240 Trân Bình Trọng : 231 Nguyễn Văn Cử, Quận Š 
~ Tại TP. Cần Thơ : 3/5 Đường 30⁄4. 


Tại Website bản sách trực tuyến : www.sach24.vn 


Trảng Tiên ; 


Website: www.nxbgd.vn 


JIll( : 


Giá: 2.900d 


